Gia công thép tấm là một trong những loại hình gia công CO’ khí mà những năm gần 
đây phát triển mạnh mẽ tại TPHCM do nhu cầu của các doanh nghiệp. Bài viết sau đây 
Kim Khí sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ ho>n về vấn đề này. 


Gia công thép tấm là gì? 

Thép tấm là loại thép được ứng dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp đóng tàu cũng 
như ngành công nghiệp xây dựng hiện nay. Có rất nhiều cách để định nghĩa về gia công 
thép tấm? Nhưng cách đơn giản, dễ hiểu nhất bạn có thể hiểu gia công thép tấm là một hình 
thức gia công cơ khí được thực hiện với thép tấm 



Gia công thép tấm tại TPHCM 

Nắm bắt được nhu cầu gia công thép tấm ngày càng tăng cao, hiện nay trên địa bàn TP 
HCM và khu vực phía nam xuất hiện rất nhiều đơn vị gia công cơ khí. Vì vậy để khách hàng 
chọn lựa được cho mình một đơn vị thực hiện việc cắt, chấn, dập thép tấm theo yêu cầu mà 
giá cả lại hợp lý là không hề đơn giản. 

Kim Khí Sài Gòn - Một đơn vị chuyên cung cấp thép nhập khẩu, thép tấm, thép hình, thép 
hộp, thép ống..., thi công ép cọc cừ larsen, gia công cơ khí tại TP HCM uy tín, chất lượng, 
giá cạnh tranh. Chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có trình độ cao cùng với các trang 
thiết bị máy móc hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, sẽ đáp ứng được tốt nhất nhu cầu 
gia công thép tấm của quý khách hàng: 


Gia công cắt thép tấm 

- Gia công mặt bích, hình thang, mặt bích mù, khoan lỗ, đục lỗ theo yêu cầu 

- Cắt thép tấm vuông, cắt thép tấm chữ nhật, cắt bản mã, thanh la 

- Cắt tấm lỡ khổ theo yêu cầu. Mác vật liệu: SS400 SS490 SS490YA S20C S35C S45C 
S50C S55C SCM440 SCM415 SCM420 ASTM A36 A572 A515 A516 A709 Q235A Q235B 
Q345B/D 

Gia công chấn, dập thép tấm 

- Gia công chấn thép hình u SS400/A36/Q345/A572/S235/CT3. Xuất xứ: Nga / TQ/ Đài 
Loan/ Nhật/ Hàn 

- Gia công theo bản vẽ, autocad...chính xác theo yêu cầu. 

+ Gia công chấn u z c V L theo yêu cầu 

+ Gia công từ thép tấm Imm 2mm 3mm 4mm đến 20mm 


Xem chi tiết tại Gia công thép tấm TPHCM 



